KHOẢNG LẶNG 


Chim Sư 


M: sáng hè, xóm lặng 1m. Bọn 
chim đang chăm chú nghe 
một tay lang bạt mới xuất hiện. Không 
biết giống gì, nhưng lông đủ màu, điệu 
bộ ngộ nghĩnh, kiến thức lạ lẫm. Kể 
chuyện mà như danh sư giảng bài, nên 
xóm gọi là Chim-Sư, đáp ứng mọi tò 
mò của xóm chim ham học. Chim-Sâu 
học cách tìm sâu buổi chiều, đỡ phải 
dậy sớm. Bọn Sẻ biết đường trộm lúa 
trong kho khi ngoài đồng hết thóc. 
Hội Duang Khiếu Chào-Mào nắm được tỉnh thần thời 
trang đề dự thi nhan sắc... 


Ngẫm nghĩ, thấy cần nâng tầm nghệ thuật bắt cá, Bói-Cá cũng khẩn khoản nhờ 
chỉ dậy. Chim-Sư nhận lời chỉ cho ba bí quyết, đổi lại Bói-Cá trả công bằng hiện vật 
đánh bắt. Khóa học nâng cao diễn ra bên Ao Chẫu. Chim-Sư và Bói-Cá đậu trên 
cành tre giữa ao. Bọn chim tò mò dự thính đậu loanh quanh. 

Đầu tiên, Chim-Sư chỉ ra cần chấm dứt thói bay lượn điệu đà, mất sức. Đánh bắt 
cá phải cốt ở hiệu quả. Bói-Cá gật gù ghi nhớ. 

Tiếp đến, quan sát con mồi vừa sức. Bói-Cá hiểu ngay. Đã vài lần vỗ trượt cá bé 
nhanh nhẹn, chưng hửng bực mình. Lúc gặp phải cá to thì quá sức, có khi còn bị lôi 
đi suýt toi mạng. 

Cuối cùng, cần lao xuống nước tốc độ cao, kẹp mỏ chặt, kiên quyết truy đuổi con 
mồi dưới nước. Thuận lợi thì đạp nước, vô cánh vọt lên. Bói-Cá hoan hỉ, còn đám 
chim đồng thanh ca ngợi danh sư. Chim-Sư lấy làm đẹp lòng lắm. 

Thế rồi, cả bọn năn nỉ xin được thị phạm. Không thể từ chối, Chim-Sư nhận lời. 
Xóm chim nín thở chờ màn trình diễn. 

Quan sát rất nhanh, dường như đã xác định mục tiêu, ngài lao xuống. Thoáng cái 
ngài đã lặn vào làn nước. Nhìn từ trên thấy trong đáy nước mờ ảo, ngài đang xoay 
vòng vũ điệu chân-cánh-mỏ giữa cuộc thủy chiến hùng tráng. Thoáng chốc, đã kẹp 
chặt con mồi. Rõ là phần thắng của Chim-Sư đã phân định từ trước! 

Không riêng Bói-Cá mà cả xóm sửng sốt khâm phục, ra sức trầm trồ. 

Có điều, mãi ngài chưa vọt lên. 

Chờ một lúc, e có chuyện chẳng lành, Bói-Cá lao xuống cấp cứu, mỏ kẹp cổ, chân 
đỡ cánh, hì hục kéo ngài lên. Tới bờ, Chim-Sư nằm bất tỉnh. Cổ ngoẹo, diều õng 
nước. Con mỗi ngài săn được văng ra: mẩu gỗ mục dài non nửa gang tay./. 


Chấu Chàng 


1 00 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


